


Chương 473: Kiểm kê



Dịch: GinNguyen 

 

Biên sơ: 

 

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông 

 

Hàn Lập nghe Kim Đồng nói thế, nhíu mày, lập tức lại giãn ra. 

 

Hôm nay tuy rằng bản thân liên tiếp tìm được đám người từng mất đi liên hệ Giải Đạo Nhân, Kim Đồng trở lại, nhưng đối với việc đã phát sinh vẫn còn mơ mơ hồ hồ, vả lại từ tiến triển của sự việc, hắn càng ngày càng cảm thấy sự cố không hề đơn giản, nhiều khả năng bản thân bị liên lụy vào trong âm mưu nào đó. 

 

Ngoài ra, bản thân còn công khai đắc tội một số người, trước đây lại trêu chọc người khác không ít, vả lại hôm nay phần lớn đều ở bên trong Minh Hàn Tiên Phủ này. Vô cùng may mắn chính là, chính mình gặp sai sót ngẫu nhiên lần này, gặp được không ít cơ duyên, khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành một Kim Tiên. 

 

Kể từ đó, tự mình ở đây cũng có lực lượng tự bảo vệ mình, về phần những trí nhớ kia, vẫn là chờ sau khi rời khỏi đây hãy tính đến. 

 

""Hàn Lập, chúng ta đi thôi! Chúng ta đi tìm những tên Kim Tiên ngươi nói thôi! Vì phải giúp đỡ ngươi đối phó lão yêu bà kia, ta mất đi một cảnh giới nhỏ đây!"" Kim Đồng lôi kéo ống tay áo Hàn Lập, làm nũng nói. 

 

""Đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu. Đúng rồi, Kim Đồng, sau này đánh không lại thì bỏ chạy, ngàn vạn lần không được sử dụng bí thuật."" Hàn Lập nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng dặn dò. 

 

""Hừ, ta cũng vì cứu ngươi nha!"" Kim Đồng có chút bất mãn lầm bầm. 

 

Hàn Lập mỉm cười, quanh thân đồng thời có ánh sáng màu xanh, lúc đang chuẩn bị khởi hành, ánh mắt quét qua chung quanh, lông mày lập tức nhíu lại. 

 

Bởi vì vừa chiến đấu ác liệt, ngoại trừ phía ngoài cung điện màu vàng, phụ cận hết thảy bị san thành đất bằng, trống trải vô cùng, liếc mắt liền thấy từ đầu đến cuối. 

 

Khu vực phụ cận cũng một bóng người cũng không thấy, Lục Vũ Tình vừa mới còn ở nơi này cũng không biết đã đi đâu. 

 

Mặc dù mình mới vừa cùng Cừ Linh đánh một trận có chút kịch liệt, nhưng có thể ở phía dưới hai đại Linh Vực bao phủ, còn có thể lặng yên không một tiếng động. 

 

""Kim Đồng, vừa rồi lúc ta cùng Cừ Linh chiến đấu, ngươi có chú ý tới nữ tử đi cùng ta hay không, nàng ta đâu?"" Hàn Lập nhìn Kim Đồng, hỏi. 

 

""Nữ? À, người cùng đi với của ngươi hả, nàng vừa rồi vốn là ở phía xa xem đánh nhau, về sau thi triển bí thuật ẩn nấp xuống dưới đất, không thấy nữa."" Kim Đồng khẽ giật mình, lập tức không thèm để ý chút nào nói. 

 

""Chạy?"" Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày. 

 

"Đúng vậy, người của ngươi mang đến, ta cũng không có ngăn cản. Bằng không thì bổn tiên nữ vung tay lên, hiển nhiên có thể lưu lại nàng ta."" Kim Đồng hướng phía Hàn Lập chớp chớp mắt to, vừa cười vừa nói. 

 

Hàn Lập đối với lời Kim Đồng nói như vậy không cảm thấy bình thường. Chỉ là im lặng đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ do dự, không biết suy nghĩ cái gì. 

 

Kim Đồng thấy bộ dạng Hàn Lập có chút suy nghĩ, cái miệng nhỏ nhắn chu lại, cái đầu nhỏ cũng chuyển động. 

 

Nhưng không bao lâu, nàng lặng lẽ nghiêng đầu bên cạnh, khóe mắt liếc qua lườm Hàn Lập. 

 

Nhưng vào lúc này, Hàn Lập thân hình nhoáng một cái phi thân lên, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng màu lam, hiện ra hai sợi ánh sáng màu lam chói mắt, quét quanh chung quanh. 

 

Sau một lát, ánh sáng màu lam trong hai mắt Hàn Lập biến mất, lông mày nhăn càng chặt hơn. 

 

Hắn vừa mới tìm một vòng phụ cận, cũng không phát hiện khí tức tu sĩ khác, bất quá nơi đây cũng không lưu lại khí tức Lục Vũ Tình sau khi rời đi. 

 

""Có đi hay không đây? Ta đói bụng!"" Kim Đồng bay tới, hai tay chống vào eo nhỏ nói ra. 

 

""Trên người nàng ta có một bộ tàn phá địa đồ của nơi này, ta sở dĩ tới được đây, chính là đi theo địa đồ của nàng ta tìm đến."" Hàn Lập nói ra. 

 

Hắn không có nói ra là, hắn mơ hồ cảm thấy Lục Vũ Tình có chút cổ quái, nhất là từ U Hàn Cung hành vi bộ dạng nàng ta càng lúc càng kỳ quái, lúc này đột nhiên biến mất, một chút manh mối cũng không để lại, lại càng khác thường. 

 

""Không còn thì bản thân chúng ta đành tự tìm chứ sao."" Kim Đồng nhếch miệng, chẳng hề để ý nói. 

 

""Tốt. Chúng ta đi."" Hàn Lập nhẹ gật đầu, thân hình hóa thành ánh sáng màu xanh, hướng phía xa xa bay đi. Kim Đồng quanh thân lóe lên kim quang, biến thành một đạo kim quang đi theo. 

 

Hai người bay về phía trước gần nửa canh giờ, phía trước vẫn là cảnh tượng đổ nát, hạ xuống chỗ phụ cận cung điện đổ sụp xuống. 

 

""Ở đây nghỉ ngơi một chút đi."" Hàn Lập ngồi xuống một gian Thiên Điện tạm coi như nguyên vẹn, phất một tay lên, hơn mười đạo ánh sáng màu lam bắn ra, hạ xuống các nơi trong đại điện, mở ra một cái pháp trận màu lam. 

 

Kim Đồng đi đến bên cạnh Hàn Lập ngồi xuống. 

 

Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt vận chuyển công pháp, luyện hóa đan dược phục dụng lúc trước, trên thân hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh nhu hòa, che lại thân thể của hắn. 

 

Kim Đồng mắt to liếc nhìn Hàn Lập, lập tức cũng nhắm mắt lại, trên thân nổi lên một tầng kim quang, cũng tu luyện. 

 

Hơn nửa ngày trôi qua, ánh sáng màu xanh trên thân Hàn Lập biến mất, hiện ra thân hình của hắn, khí sắc như thường, hiển nhiên Tiên Linh Lực trong cơ thể đều đã khôi phục. 

 

Kim Đồng bên cạnh toàn thân còn bị một tầng kim quang bao phủ, Tiên Linh Lực xung quanh hội tụ lại liên tục không ngừng bị Kim Đồng hít vào trong cái miệng nhỏ nhắn. 

 

Hàn Lập liếc nhìn Kim Đồng, rất nhanh thu hồi ánh mắt, phất một tay lên. Hào quang lóe lên, trước người hắn nhiều ra kiện đồ vật, chính là vương tọa màu xám kia cùng bình bát màu xanh chứa đựng thi thể Cừ Linh. 

 

Hàn Lập nhìn về phía vương tọa màu xám, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh chui vào trong đó. 

 

Vương tọa màu xám lập tức hiện ra một quầng trăng mờ, bất quá cũng không không thế nào sáng tỏ. 

 

Hai tay hắn biến hóa pháp quyết, quầng trăng mờ do vương tọa tản mát ra dần dần sáng lên, hình ảnh ba mặt kính chậm rãi hiển hiện, đều tự tản mát ra xám, đen, trắng ba loại hào quang. 

 

Hàn Lập ánh mắt sáng lên, vương tọa màu xám này phẩm chất cũng không thấp, vẫn còn cao hơn rất nhiều Tiên Khí trên người hắn. 

 

Hơn nữa hiếm có là, vương tọa này ẩn chứa ba loại lực lượng pháp tắc khác hẳn nhau, Tiên Khí như vậy, trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua. 

 

Uy năng vương tọa màu xám vừa mới thể hiện uy lực rất mạnh. 

 

Đáng tiếc bảo vật này là Bản Mệnh Tiên Khí của Cừ Linh. Bên trong ẩn chứa Bản Mệnh lạc ấn rất nặng, căn bản không cách nào khu trừ, coi như là miễn cưỡng tế luyện tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra năm sáu thành uy năng. 

 

Hàn Lập ngầm thở dài, phất tay đem vương tọa màu xám thu vào, nhìn về phía bình bát màu xanh. 

 

Hắn chụp tay vào hư không. 

 

Mấy đạo quang mang từ trong bình bát bay ra, rơi xuống trước người của hắn, là bốn cái túi nhỏ màu sắc khác nhau, một cái đai lưng ngọc màu trắng, phía trên khảm nạm mấy trăm khối đủ mọi màu sắc, còn có một cái giới chỉ đen như mực. 

 

Mấy thứ này lúc trước đều ở trên thân Cừ Linh, vừa mới thu hồi. 

 

Hàn Lập lấy bốn cái túi nhỏ trước, lật xem, trong mắt lập tức sáng ngời. 

 

Những túi nhỏ này cũng không phải là túi trữ vật, mà là túi linh thú, từng cái đều cực kỳ bất phàm, không gian bên trong thật lớn, phảng phất là một cái không gian bí cảnh cỡ nhỏ. 

 

Từng không gian linh khí đều cực kỳ nồng đậm, khí hậu hoàn cảnh lại càng khác nhau. 

 

Chắc chắn muốn luyện chế một cái túi linh thú như vậy phải trả giá cao, chỉ sợ không thua luyện chế một kiện Tiên Khí phẩm giai không thấp. 

 

Trong mắt Hàn Lập lóe lên nét vui mừng, phất tay đem bốn cái túi nhỏ thu vào. 

 

Những túi linh thú lớn này tuy rằng trước mắt hắn còn không dùng đến, nhưng là đều là bảo vật vô giá, sau khi rời khỏi đây cho dù là bán cho những tu sĩ hoặc là tông môn thuần dưỡng linh thú, cũng có thể đổi không ít Tiên Nguyên thạch. 

 

Hắn lập tức cầm lên cái đai lưng ngọc màu trắng kia, hơi dò xét, ánh mắt lần nữa sáng ngời. 

 

Đai lưng ngọc màu trắng này là vật gửi linh thú, từng cái bảo thạch phía trên đều là một không gian, giờ phút này bên trong còn lại các loại linh thú. 

 

Có không gian chỉ có một linh thú, cũng có không gian có hơn ngàn con, thậm chí hơn vạn con, có thể nói vô cùng quái lạ. 

 

Bất quá những linh thú này thực lực cũng không cao, dường như ngay cả Chân Tiên cảnh cũng vô cùng thưa thớt, phần lớn là dưới Đại Thừa kỳ. 

 

Mặt khác, trong từng không gian đều có một tấm bia đá, phía trên ghi lại đặc tính nuôi dưỡng linh thú và công dụng, cũng không phải là đều dùng để chiến đấu, cũng có một ít là thăm dò, truy tung... đủ loại. 

 

Hàn Lập những năm này đi qua không ít địa phương, kiến thức cũng coi như rất rộng rãi, chứng kiến những giới thiệu linh thú này, cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. 

 

Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng kinh ngạc đồng thời hô to đáng tiếc. 

 

Những linh thú này toàn thân không có vết thương, xem ra cũng không phải là bởi vì chiến đấu ảnh hưởng dẫn đến tử vong, như vậy có chút kỳ quái. 

 

Hắn hơi trầm ngâm, phất một tay lên. 

 

Một thi thể con nai màu xanh hiện ra, trên mặt thất khiếu chảy máu mà chết. 

 

Hàn Lập duỗi một ngón tay ra, đặt trên đầu con nai, một chút ánh sáng màu xanh chui vào bên trong. 

 

Hàn Lập rất nhanh thu tay lại, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. 

 

Hắn tra ra nguyên nhân cái chết của những linh thú này, chết bởi một loại lực lượng cấm chế. 

 

Cừ Linh trong cơ thể những linh thú này đều hạ một loại cấm chế cộng sinh, cấm chế này cực kỳ ác độc, chủ nhân vẫn lạc, những linh thú cũng sẽ mà chết, có thể nói là một loại bá đạo nhất trong cấm chế khế ước sở hữu. 

 

Hàn Lập lắc đầu, lật tay đem đai lưng ngọc màu trắng cũng thu vào. 

 

Đai lưng ngọc này giá trị thật lớn, luận giá trị chỉ sợ còn ở trên mấy cái túi linh thú cao cấp. 

 

Sau cùng, hắn lấy cái giới chỉ màu đen kia, đem áp vào trán, thần thức chui vào trong đó, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. 

 

Hàn Lập vung tay lên, lại nghe "" rầm rầm"" một tiếng, trên mặt đất nhiều ra một đống đồ vật lớn, cơ hồ chiếm hết nửa cái đại điện. 

 

Mấy thứ này rất lộn xộn, đủ loại linh thảo khoáng thạch, tài liệu pháp bảo, cái gì cần có đều có, tản mát ra đủ sắc quang mang, đem chiếu rọi sáng trưng bên trong đại điện. 

 

Mấy thứ này hầu như mỗi một kiện đều ẩn chứa linh lực rất mạnh, giá trị xa xỉ. 

 

Hàn Lập sau khi tiến vào Tiên Phủ, cũng tìm được không ít bảo vật, nhưng mà so sánh với mấy thứ này trên thân Cừ Linh, chính là còn kém rất xa. 

 

Bất quá mấy thứ trên mặt đất này, rõ ràng cho thấy đồ vật của tu sĩ khác không ít, hiển nhiên nàng ta đã làm không ít chuyện giết người đoạt bảo. 

 

Hàn Lập sắc mặt chợt khẽ động, lật tay đã nắm một cái lệnh bài màu đỏ thắm, phía trên khắc rõ một cái đồ án Chu Tước đỏ thẫm, chính là dấu hiệu của Chân Diễm Tông. 

 

Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, lệnh bài như vậy nơi này còn có hơn sáu bảy cái. 

 

Xem ra đám người Chân Diễm Tông bên kia gặp Cừ Linh đều bị chém giết. 

 

Hàn Lập lắc đầu khẽ thở dài một hơi, đối với đám người Chân Diễm Tông, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, bất quá người đồng hành gặp nạn, trong lòng của hắn vẫn có chút cảm thán. 

 

Hàn Lập phất tay đem đồ vật của đám người Chân Diễm Tông ném xuống đất, tiếp tục xem xét mấy thứ trên mặt đất. 

 

Kết quả không bao lâu, ánh mắt hắn sáng lên, phất tay phát ra một đường ánh sáng màu xanh, cuốn lấy một hồ lô màu xanh biếc cách đó không xa, đem hút vào trong tay. 

 

Vật ấy chính là vật lúc trước Cừ Linh nàng ta sử dụng qua Huyền Thiên hồ lô.